Ngưòi Việt tại Wichita thòi 1975 -1978, 

Bai 3 - Ngàý 08.Ỏ3.2018 

- Năm 1977 

Tính đến đầu năm 1977, con sô người Việt định cư tại thành phô 
Wichita đã đạt con sô khoảng 1200 người, trong sô này đa phần là tái 
định cư, (chưa kể người Miên, Lào và Hmong). Đe tiện lợi cho việc 
loan tải thông tin đến ngưòỉ Việt trên toàn tiểu bang, ngưòi viết thực 
hiện bản tin mỗi tháng một lần. Bẩn tin được đánh máy lên stencil 
paper, đánh dấu, rồi quay rô-nê-ô đê in thành nhiều bản (thời gian 40 
năm trước thực hiện bản tin khá mât công). Địa chỉ của người tị nạn 
thuộc giáo phận Wichita do ngưòi viết thiết lập, còn danh sách người 
Việt ngoài Wichita, thì được các giáo phận Dodge City, Salina và 
Kansas City cung cấp. 

Nội dung bản tin chú trọng loan tải tin tức sinh hoạt, luật lệ, quyền lọi 
của người tị nạn tại Mỹ. về tin tức tại Việt Nam ghi lại bản tin tức từ 
đài VOA và BBC (record rồi đánh máy lại - chỉ loan tải các tin thật cần 
thỉêt). 

* Sinh hoạt cộng đồng 

Tết Đinh Tỵ 1977, cái Tết thứ hai của người Việt trên đất Mỹ cũng 
được tổ chức giống như năm trước, ngưòl tham dự mang theo "covered- 
dish", và qua bản tin người viết mời bà con về tham dự, (cơ quan Bác 
Ái Cồng giáo cung cấp bia và nước ngọt uông miễn phí) . Ngoài việc tổ 
chức Tết coi như là sinh hoạt mùa Đông ở trong nhà, người viết còn 
tổ chức picnic về mùa hè tại Eberly Farm, coi như là sinh hoạt của 
ngưòi Việt ngoài tròi (phía Tây đường 21). Người viết yêu cầu người 
tham dự mang theo "covered-dish", (tại farm này có sẵn các lò nướng 
thịt), cơ quan cung cấp bia và nước ngọt uống miễn phí, và mướn ban 
nhạc Nguyễn Lâm từ Kansas City về giúp vui. 

Ngoài ra, ngưòi viết còn tổ chức các buổi nhảy đầm vào ban tối, mướn 
phòng gym tại trường East High School (đường Douglas - nhạc 
cassette) vô cửa tự do. Ngưòi tham dự mang "covered-dish", còn phía cơ 
quan cung cấp bia và nước ngọt miễn phí. Một lý do tê nhị phải đi 
mưón phòng gym là vì các phòng gym tại PPH center, và phòng gym tại 


nhà thờ chính tòa, tuy xử dụng không phải trả tiền, nhưng vì gần khu 
nhà dân cư, sợ gây tiếng ổn ào sau 10 giờ tối, bất tiện... ( Ghi chú: 

Thời gian vào khoảng cuôi thập niên 80, khu học chính không còn cho 
mướn gym hay hội trường tại các trường học nữa, bởi người mướn 
không để ý đên vân đề vệ sinh sau khi xử dụng, về vân đề cung cấp 
bia, nước ngọt qua cái Têt đầu tiên, người vỉêt học hỏi được kỉnh 
nghiêm..., nên các cuộc tổ chức sau đó, như dịp Têt, picnic, nhảy đầm 
người viêt chọn bia hơi thay thê cho loại lon/can, để việc dọn dẹp 
đỡ vất vả.) 

* Đạo đạt nguyện vọng xin vô thường trú 

Qua các buổi sinh hoạt tập thể, cũng như các cuộc gặp mặt ăn uống 
cuối tuần vói nhiều nhóm, có nhiều ý kiến, nhiều ước muốn được nêu 
ra, nhưng khả năng của người viết thì hạn hẹp. Cho nên ngưòi viết 
chọn việc làm nào mà có sự đổng thuận cao nhất, vấn đề xin vô thường 
trú được nhiều ngưòi quan tâm mong muốn, và là nhu cầu cấp thiết 
nhất, đê hầu có giấy tờ xin vào làm tại các hãng xưởng có tính 
chuyên môn. 

Vào mùa hè 1976, một phái đoàn thuộc BỘ Xã Hội Liên Bang đến 
thăm cơ quan đê tìm hiểu về tình hình định cư ngưòi tị nạn tại thành 
phố. Người viết đem nguyện vọng xin vô thường trú của ngưòi tị nạn 
chia sẻ vói phái đoàn, đê xin can thiệp vói Chính quyền Liên Bang từ 
Hành pháp đến Lập pháp, cho pháp các ngưòi tị nạn đang cầm giữ thẻ 
1.94 sớm được vô thường trú, để có cơ hội xin làm các công việc 
chuyên môn và ổn định hơn. Ngoài ra, xin cho thành phần không có 
khả năng đi làm, cao tuổi, đang hưởng chương trình trợ cấp xã hội, xin 
gia hạn thòi gian trợ cấp, vì luật hiện hành giới hạn 2 năm. 

Phía phái đoàn hứa can thiệp, nhưng sang đến năm 1977 vẫn chưa thấy 
thay đổi tình trạng di trú dành cho người tị nạn. 

Do đó ngưòi viết dự trù tổ chức cuộc tập họp tại Wichita, và mòi đồng 
bào cư ngụ trên toàn tiểu bang về tham dự, đê cùng đạo đạt nguyện 
vọng xin vô thường trú, và mòi Đại Biểu vùng thuộc BỘ Xã Hội Liên 
Bang về tham dự. 

Ngày 10.04.1977, một cuộc tập họp của đồng bào trên toàn tiểu bang để 
cùng bày tỏ nguyện vọng xin vô thường trú được tổ chức tại hội 



trường, trường trung học tư thục Công giáo Kapaun Mt. Carmel (đường 
East Central). Trước là đê kỷ niệm hai năm ngày ròi quê hương Việt 
Nam, sau là đạo đạt nguyện vọng... Đại diện BỘ Xã Hội Liên Bang về 
tham dự và nhận thỉnh nguyện thư trước sự hiện hiện đông đảo của 
ngưòi Việt. ( Ông LHQ đọc bản tiêng Việt, anh LTQ <cựu quận 
trưởng> đọc bản Anh ngữ. Ngoài ra, gần đên ngày 30.4, phía đài 
truyền hình sô 10 muôn làm phóng sự về người tị nạn cư ngụ tại 
thành phô, người viêt lại giới thiệu anh LTQ với phóng viên của đài, để 
phỏng vân và thâu hình. Gia đình anh LTQ mới dọn về thành phô từ tỉnh 
lẻ). 

Sau ngày này (10.04.77), người viết thảo thỉnh nguyện thơ (Anh ngữ) in 
sẵn gửi đến đồng bào toàn tiểu bang, để yêu cầu mỗi ngưòi ký tên gửi 
thư đến văn phòng Nghị sĩ và Dân biểu Liên Bang Hoa kỳ (thuộc bang 
Kansas), để xin cứu xét cho ngưòi tị nạn Việt Nam được vô thường trú. 
Trong thư kêu gọi đồng bào tiếp tay, qua bản "THÔNG BÁO sô 15 ngày 
28.04.1977”, có đoạn văn viết như sau: 

" 2 năm sông tại Hoa Kỳ, là 2 năm chât chứa đầy nhung nhớ, thương 
đau... Vi làm sao quên được dĩ vãng..., vì cha mẹ, anh em, bạn bè còn đó, 
nhưng Ở mãi tận Việt Nam...Nhưng liệu chúng ta có thể giúp họ gì khi 
bản thân chúng ta còn bấp bênh ... 

...Chúng tôi tha thiêt xin qúi vị cùng chúng tồi với 2000 người tị nạn tại 
tiểu bang Kansas đổng loạt gửi thư đên các vị dân cử thuộc tiểu bang 
hầu tạo một động lực mạnh mẽ thúc đẩy các vị này quan tâm ... 

... Hai ngàn lá thư của đồng bào tiểu bang Kansas sẽ là những nỗ lực 
thúc đẩy người cầm quyển sớm thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta. 

Xin qúi vị hãy hàng động ngay, đừng do dự: mỗi người một lá thư gửi đi 
là nguyện vọng của chúng ta nhât định thành công, trở ngại của chúng 
ta nhât định phải được san bằng." 

Còn tiếp 

DV 

Kèm photo bản văn kêu gọi đồng bào gửi thỉnh nguyện thư (28.04.1977) 
nêu trên copy từ chính bản, và tờ bìa bản Thông Báo sô Xuân Mậu-Ngọ, 
1978 phía dưói. 



tjr ••».cbỵ«» tól tha tt»l*t 
lạn tài tléụ han* lanana đôi 

'* y" 


I ư AI 



